(3-7-I888 — 3-27-1988) 


SỞ VĂN HÓA VÀ THỐNG TÍN BẾN TRE 


ci NGUYÊN. BÌNH. CHIỀU. 
_ HÂNTHẾVÀ § NGHIỆP. 


KỶ NIỆM LẦN THỨ 100 NGÀY MẤT NGUYỄN BÌNH CHIỀU 
(3-7- 1888 — 3-7 - I9B8) 


NGUYÊN 

ĐÌNH 

CHIỂU 

THÂN THẾ 

8 SỰ NGHIỆP 


SỞ VĂN HÓA VÀ THÔNG TÍN BẾN TRE 
: 1988 


NGUYỄN BÌNH CHIÊU 
THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP 


1 

CUỘC ĐỜI GỦA NHÀ THƠ LỚN NGUYỄN ĐÌNH CHIÊU : 

Nhà thơ Nguyễn Đình Chiều sinh ngày 13 tháng 5 
năm Nhàm Ngọ, tức ngày 1 tháng 7 năm 1822 tại làng 
Tân Khánh, huyện Bình Dương, phủ Tân Hình, tỉnh 
Gia Định (nay thuộc vùng Cầu Kho, thành phố IIö 
Chí Minh), 

Thân sinh của Nguyễn Đình Chiều là Nguyễn Đình 
lluy tự Dương Minh Phủ quê ở Thừa Thiên vào Gia 

_ Định khoảng năm 18232 làm Thư lại trong dinh Tồng 
trấn Gia Định thành của Tả quân Lê Văn Duyệt, Vào 
Gia Định, Nguyễn Đình Huy cưới người vợ thứ là bà 
Trương Thị Thiệt người làng Tân Thới, huyện Bình 
Dương, sinh được bây người con, Nguyễn Đình Chiều 
là con đầu lòng, 

Nguyễn Đình Chiểu sinh ra trong thời kỳ chế độ 
phong kiến mục nát bộc lộ những mâu thuẫn xã hội 
gay gất và đang đi vào con đường bể tắc. Tình hình 
nước nhà dưới triều Nguyễn thật bi đát. Nông dân 
ngày càng bần cùng hỏa. Huộng đắt hầu hết đều nằm 


§ 


trong tay triều đình, quan lại và địa chủ phong kiến, 
Nông dân nhiều nơi không có một tấc đất cắm dùi. 
Tô, thuế, sưu, dịch hết sức nặng nề. Nạn đói và bệnh 
dịch hoành hành nhiều nơi. Hàng vạn người chết đói 
và chết vi bệnh dịch, nhiều nơi dân đói khồ quá phải 
bỏ làng kéo đi tha phương cầu thực. Phong trào nông 
dân chống lại triều đình nồ ra ở nhiều nơi, như Phan 
Bá Vành (1821) Lê Duy Lương và Lê Duy Hiền (1831), 
Lê Văn Khôi (1833), Nùng Văn Văn (1833), Lê Duy Cừ 
và Cao lá Quát (1854), Lê Duy Minh và Trần Văn Tùng 
1858), Nguyễn Văn Thịnh tức Cai, Vàng (1862) v.v... 

Năm Quý Tị (1833) Lê Văn Duyệt chết, Minh Mạng vốn 
ghét Lê Văn Duyệt vì Duyệt chủ trương tăng cường 
quyền hành địa phương của dinh Tồng trấn, vả lại Duyệt 
là một người không ủng hộ việc đưa Minh Mạng lên ngỏi 
vua, nhưng vì Lê Văn Duyệt vốn thuộc hàng khai quốc 
công thần của Gia Long lại nắm nhiều binh quyền, uy 
thế rất lớn nên Minh Mạng khó trừng trị òng ta. Khi 
Lê Văn Duyệt chết, bọn quan lại tay sai của Minh Mạng 
đến thay Duyệt như Tồng đốc-Nguyễn Văn Quế, Bỏ 
chánh Bạch Xuân Nguyên đã dựng lên vụ án Lê Vấn 
Duyệt có âm mưu khởi loạn, Lê Văn Duyệt bị truất hết 
chức vụ, xiềng mã, toàn bộ gia nhắn bị hạ ngục, chức 
'Tồng trấn Gia Định thành bị bãi bỏ. Lê Văn Khôi con 
nuôi của Lê Văn Duyệt được sự ủng hộ của tủ nhân, 
bình linh và nhân dân địa phương đã nồi dày chống 
lại triều đình, chiếm thành Phiên An (Sài Gòn) bắt giết 
Nguyễn Văn Quế và Bạch Xuân Nguyên. Cuộc nồi dậy 
của Lê Văn Khôi ở Gia Định kéo đài đến năm 1835 
thì bị triều đình nhà Nguyễn đàn áp hết sức đã man 
hàng ngàn người bị giết và chôn chung vào một huyệt 
lớn mà triều đình Nguyên gọi là «‹ Mã Nguy +. 


ô 


Khi cuộc nồi dậy của Lê Vău Khôi bùng nề ở Gia 
Định, Nguyễn Đình Huy thân sinh của Nguyễn Đình 
Chiều hỏ nhiệm sở trốn về Huế và bị triều đình cách 
chức. Sau đỏ ông tìm cách đưa Nguyễn Đình Chiều ra 


` Huế ở nhờ nhà một người bạn thân đề Nguyễn Đình 


Chiều có điều kiện học hành, năm đó Nguyễn Đình 
Chiều được 12 tuồi. : 

Sau tám năm chăm chỉ học hành, năm 1840, Nguyễn, 
Đình Chiều về Gia Định. Tại trường thì Hương Gia 
Định khoa thì năm Quí Mão (1843), Nguyễn Đình 
Chiều đồ Tú tài, năm ấy ông được 21 tuôi. 

Năm Bính Ngọ (1846) Nguyễn Đình Chiều ra Huế 
học chờ ngày dự khoa thi Hội nắm Kỷ Dậu (1819) tại 
kinh đỏ, nhưng chưa đến ngày thì thì ông được tin 
mẹ mất. Gặp tin buồn đột ngột Nguyễn Đình Chiều 
quyết định bỏ thì cùng với người em trở về Nam chịu 
tang mẹ. Trên đường đi vì thương khỏe và bệnh hoạn 


_ xẵy ra dọc đường ông bị mù mắt, Trong thời gian bị 
_ bệnh ông ngư tại nhà ông lang Trung tại Quảng Nam 


đề dưỡng bệnh và cũng tại đây ông học được nghề 
thuốc, Năm ấy Nguyễn Đình Chiều 27 tuồi, 


Bị tật nguyền, đổ dang việc công đanh đang độ tuồi 
thanh xuân, Nguyễn Đỉnh Chiều rất đau lòng về cảnh 
ngộ của mình. Tuy vậy ông không nắn chỉ, con đường 
lập thân bằng khoa cử không còn hy vọng, ông quyết 
tâm đem sở học của mình làm những việc có ích cho 
đời, có lợi cho nhân dân, 

Sau khi mãn tang mẹ, Nguyễn Đình Chiều mở trường 
dạy bọc ở Bình Vì (Gia Định), tiếp tục nghiên cứu 
nghề làm thuốc và bất đầu sáng tác thơ văn. Trước 
đây ông đặt tên hiệu cho mình là Mạch Trạch Phủ hay 


† 


Trọng Phủ, saw khi bị mù lòa ông Ïấy thêm biệt hiệu 
là Hối Trai (cái nhà tối). Từ khi gặp phải cảnh không 
may trở thành người tàn tạt, đời riêng của ông thêm 
lắm nỗi đau buồn, Rhi ông vừa đỗ Tú tài ở Gia Định, 
một nhà phú hộ trong vùng đã bứa gả con gái chơ ông, 
nhưng khi óng bị mù thì nhà kia bội ước. Ngoài 30 
tuôi, Nguyễn Đình Chiều vẫn sống độc thân và tìm 
nguồn vui trong việc dạy đỗ môn sinh, thỉnh thoảâg 
lại giúp chữa bệnh cho đồng bào, 


Một người học trò của Nguyễn Định Chiều là Lê Tăng 
Quỷnh người làng Thanh Ba, Cần Giuộc, rất mến phục 
tài đức và thông cảm sâu sắc với cảnh ngộ của thầy 
đã xin với gia đình gả em gái thứ năm là Lê Thị Điền 
cho người thầy học của mình. Đây là thời kỳ Nguyễn 
Đình Chiều vừa dạy học vừa sảng tác truyện thơ l.uc 
Vân Tiên nồi tiếng, một tác phầm mang tính chất tự 
truyện của tác giả. 


Trong lúc Nguyễn Đình Chiều gặp nhiều tai biến 
thì tỉnh hình đất nườởc ngày càng lâm vào cảnh rối ren, 
Năm 1858, giặc Pháp nồ súng đánh chiếm cửa Hàn (Đà 
Nẵng) mở đầu cuộc chiến tranh xám lược nước ta. 
Ngày 17-2-1859, Pháp đưa chiến thuyền theo cửa biền 
Cần Giờ vào đánh chiếm thành Gia Định, Từ đây 
Nguyễn Định Chiều cùng chung số phận với nhân dân 
trong hoàn cảnh đất nước quê hương nhuộm màu 
khói lửa. 

Giác Pháp chiếm thành Gia Định, Nguyễn Đình 
Chiều về quê vợ tại làng Thanh Da, Cần Giuộc. 
Trong những ngày sống tại Cần Giuộỳc ông đã 
chứng kiến tội ác đã man của giặc và cuộc chiến 
đầu vò cùng anh đũng của nghĩa quân ở các vùng 


§ 


xung quanh và chính tại nơi ỏng cư ngụ. Dù đã mù 
lòa, nhưng Nguyễn Đình Chiều hết sức gắn bỏ với 
nghĩa quân yêu nước, ông vẫn thường xuyên thư từ 
liên lạc với những người lãnh đạo nghĩa quản. Em út 
của ông là Nguyễn Đình Huân chiến đấu trong hàng 
ngũ nghĩa quân của Đốc binh Là boạt động trong vùng 
Tân An. Bạn đồng khoa, cử nhân Đỗ Trình Thoại 
`_ohï huy nghĩa quản hoạt động vùng Biên Hòa, Gia Định. 
Thời gian ở Cần Giuộc, Nguyễn Đình Chiều đã hoàn 
thành sáng tác truyện Dương Từ —Hà Mậu, trong đó 
ông phê phán những điều vỏ lý của đạo Phật và đạo 
Thiên chúa, đề cao đạo lý làm người của đạo Nho. 
Cũng chính trong thời gian nầy ông đã viết tác phầm 
nồi tiếng « Văn tế nghĩa đân chết trận Cần Giuộc ». 
Ngày 14-12-1861, quân Pháp đánh chiếm Cần Giuộc, 
Tân An, Gò Công. Ba tỉnh miền Đóng lần lượt rơi vào 
tay giặc. 


Tình hình đất nước ngày một đen tổi, triều định 
nhà Nguyễn nhu nhược ươn hèn đã kỷ hiệp ước 
năm ' 1862 nhượng ba tỉnh miền Đông Nam bộ (Gia 
Định, Biên Hòa, Định Tường) và đảo Côn Lôn cho 
Pháp, thừa nhận quyền tự do thông thương, tự do 
truyền đạo và bồi thường chiến phí 20 triệu phơ-răng 
trong vòng 10 năm. Khắp nơi trong vùng giặc chiếm, 
sĩ phu yên nước kéo nhau tị địa về ba tỉnh miền 
Tây lúe bấy giờ còn dưới sự kiểm soát của triều đình. 
Nguyên Đình Chiều và gia quyến phải rời Cần Giuộc 
về la Tri và sống ở đây cho đến cuối đời, Các lãnh 
tụ nghĩa quân nhĩ Trương Định và nhiều người khác 
đã chống lại lệnh giải bính của triều đình, tự động 
dựng cờ chống Pháp, tỗ chức duy trì và mở rộng cuộe 


“kháng chiến ở vùng Gia Bịnh— Gò ông. Trương Định 
theo nguyện vọng của nhân dân không tuân lệnh điều 
động đi nơi khác của triều định, ở lại Gò Công cùng 
với nhân đân đánh giặc, được nhân dân suy tôn là 
«Bình Tây Đại nguyên sơái », Căn cứ của Trương 
Định đặt tại Gò Công, nhưng tầm hoạt động của ông 
rất rộng. Từ Gò Công, Trương Định liên kết với nghĩa 
quân của Đồ Trinh Thoại ở Bình Hỏa, Phan Văn 
Đạt và Lê Cao Dõng ở Tân An, Nguyễn Văn Lịch tức 
Nguyễn Trung Irực ở Nhật Tảo, phủ cậu Trần Xuân 
„Hòa ở Thuộc Nhiêu, Mỹ Tho., và đã trở thành người 
lãnh đạo kiệt xuất của phong trào. Nguyễn Đình Chiều 
không trực tiếp lham gia đánh giặc, nhưng ông hoàn 
toàn tán thành hành động chống lại « thiên tử chiếu » 
của Trương Định và các sĩ phu chống Pháp. Ông 
thường có thư từ liên hệ với Trương Định và một số 


lãnh tụ nghĩa quân, Trương Định rất mến phục ông, - 


thường gửi thư hồi ý kiến về việc dân việc nước. 


Tfong thời gian về Ba Tri, Nguyễn Đình Chiều đã - 


cùng với Phan Văn Trị, Huỳnh Mẫn Đạt sáng tác thơ 
văn phê phán sự nhu nhược của triều đình và họn 
quan lại bất tài, vạch mặt xấu xa của bọn nho sỉ đầu 
hàng giặc như Tôn Thọ Tường. 

Phong trào tự động kháng chiến của nhân dân 
xnặc dù rất oanh liệt, nhưng không ngang sức với kẻ 
thù, rốt cuộc đều chịu thất bại rất đau đớn, Năm 1861, 
Trương Định bị phản bội, trong chiến đấu ông bị 
thương nặng và tự sát không đề rơi vào tay địch, nghĩa 
quân lần lượt tan rã. 

Năm 1867, giặc Pháp chiếm đóng luôn ba tỉnh Điền 
Tây Nam bộ (Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên), Phan 


4Ó 


“thanh Giản uổng thuổc độc tự tử. Phong trào kháng 
chiến chống Pháp của nhân dân tạm lắng một lúc rồi 
lại bùng lên. Phản Liêm và Phan Tôn nồi lên ở Bến 
“Tre, Nguyễn Hữu Huân sau 7 năm bị đày ở nưởe ngoài 
trở về lại khởi nghĩa ở Mỹ Tho. Nguyễn Trung Trực 
khởi binh ở Rạch Giá. Anh em Đỗ Thừa luuỏng, Đỗ 


Thừa Tự hoạt động ở vùng Cần Thơ, Bạc Liêu, Phan, 


đTòng ở Ba Trí. Phong trào « đạo lành » của Trần 
Văn Thành ở Sa Đéc, Long Xuyên, Châu Đốc. Nguyễn 
Văn Bường và Phạm Văn Hớn khởi nghĩa ở vùng 
Bà Điềm, Hóc Môn. Tuy nhiên, những phong trào này 
cuối eùng cũng bị giặc Pháp đàn áp tan rã. Tiếp theo, 
năm 1873, thành Hà Nội thất thủ lần thứ nhất, Nguyễn 
Trí Phương trúng đạn rồi tuyệt thực chết. Năm 1882 
lià Nội thất thủ lần thứ hai, loàng Diệu tuấn tiết, 
Năm 1885, giặc Pháp chiếm kinh thành Huế, vua Hàm 
Nghí chạy ra Quảng Trị xuống chiếu kêu gọi cần vương, 
Năm 1888, Hàm Nghỉ bị bắt và bị đày đi An-giê-ri. 
Niềm by vọng của mọi người và riêng Nguyễn Định 
Chiều về công cuộc chống Pháp giữ gìn đất nước đến 
đây đành tắt hẳn. 

Cuộc chiến đấu chống quản Pháp xâm lược của 
nghĩa quân tuy phải chịu thất bại vì sức yếu, thế có, 
nhưng gương hy sinh anh dũng của nhân dân và các 
lãnh tụ nghĩa quân vẫn chói ngời trong tâm trí mọi 
người. Hồ Huân Nghiệp ngâm thơ trước khi chịu chết, 
Thủ Khoa Huân khi giặe đưa ra xử chém thái độ rất 
bình tỉnh ung đung. Phan Văn Đạt chửi mắng kẻ thù 
trước khí ngã xuống. Nguyễn Trung Trực trước giờ bị 
hành hình đã nói với kẻ thù ; « Bao giờ đất nầy hết 
cổ thì mới hết người Nam đánh Tây », 

Tịch sử đau thương nhưng canh liệt của dân tộc, 
tấm gương hy sinh anh dũng của những anh hùng liệt 

Là nc : H 


xĩ eỏ lên và không tên đã làm cho Nguyễn Đình Chiều 
sắm xúc hết sức mãnh liệt, ngòi bút Yêu nước của ông 
đã phản ánh những tấm gương ấy dưới nhiều thể loại 
văn học khác nhau một sách đậm đà, sâu sắc, rung 
động lòng người, Văn thơ yêu nước chống Pháp là 
một mảng sáng tác lớn giàu tỉnh chiến đấu, đỉnh cao 
trong toàn bộ sự nghiệp sáng tác văn học của nhà thơ 
lớn Nguyễn Đình Chiều, 

Những ngày sống ở Ba Tri là những ngày đau buồn 
nhất của nhà thơ Nguyễn Đình Chiều, những người 
bạn đồng tâm đồng chỉ phần lớn đã hy sinh, 
số cờn lại tị địa ra Bình Thuận. Ông sống âm 
thầm đau khồ vừa dạy học vừa làm thuốc giúp dân, 
Thời gian nầy òng đem hết tâm huyết gửi gắm vào 
các bài văn tế, thơ điếu đầy bi tráng thương khóc 
những người vì nước quên-minh và sảng tác truyện 
Ngư tiều y thuật vấn đáp só nội dung vứa dạy thuốc 
vừa dạy người, trong đó nồi bật lên tam hồn và ý chí 
thương dàn, yêu nước, khí phách kiên trung bất khuất 
của chinh bản thân tác giả. 

Bọn thực dân Pháp rất xảo quyết, chủng biết 
Nguyễn Định Chiều có uy tin lớn trong nhân dân 
nên tìm cách mua chuộc ông. Tên Misen Pôngsông 
(Michel Ponehon), chủ tỉnh Bến Tre mấy lần đến nhà 
gặp Nguyễn Đỉnh Chiều. Hắn giả vờ xin ông nhuận 
sắc cho tập thơ Luụe Vân Tiên mà hắn cho là một 
tác phầm rất đáng tràn trọng. Hắn t ý muốn cấp 
tiền dưỡng lão cho ông lúc tuồi già, Lần cuối cùng 
hắn đặt vấn đề trả lại đất đai cũ nơi quê - nhà của 
óng ở Gia Định mà chúng đã chiếm đoạt, Những 
lần gặp gỡ 'và đối điện với lên Pảngsông, Nguyên 


Định Chiều đã tỏ thái độ đứt khoát, khẳng khái từ: 


12 


chối mọi đề nghị của kế thủ. Ông đã thẳng thửng 
trả lời Pôngsông: «Nước chung đã mất, đất riêng 
còn có được sao? », Cuối cùng Pôngsông hồi ông 

. muổn gì? Ông nói: Muốn được làm lễ tế nghĩa sĩ 
lục tỉnh trận vong, những người vì nước quên mình 
mà ông rất kinh phục. 


Tại chợ Đập (chợ la Trì ngày nay), Nguyễn Đình 
Chiều đã cùng với nhân dân công khai tồ chức trọng 
thể lễ tế nghĩa sĩ lục tỉnh trận vong. Bài «văn tế 
- lục tỉnh sĩ đân trận vong » do ông sáng tác và đọc 
tại buồi lễ đã làm cho bàng ngàn người cỏ mặt xúc 
động không cầm nước mắt. Buồi lễ đã gây ấn tượng 
sâu sắc trong nhân dân về « khúc ea của những người 
anh bùng thất thế nhưng vẫn hiên ngang» và đã trở 
thành sự kiện cớ ảnh hưởng mạnh mẽ đối với nhân 
dân ở nhiều nơi trong vùng kề từ khi giặc Pháp 
boàn thành việc chiếm đóng Nam kỳ lục tỉnh, 


Trong những ngày cuối cùng, nhà thơ sống trong 
cảnh nghèo nàn thanh bạch với sự thương yêu đùm 
bọc của nhân dân, 

Ngày 24 tháng 5 năm Mậu Tý, tức là ngày 3-7-1888, 
Nguyễn Đình Chiều qua đời trong một căn nhà nhỏ 
lại làng An Bình Đông (gần chợ Ba Tri, thuộc xã 
An Đức ngày nay), thọ 66 tuồi. Nhân dân, bạn bè, 
học trò và con cháu đưa đám ma ông rất đông, khăn 
tang trắng cá cánh đồng' An Đức nơi ông yên nghỉ 
cuối cùng cách chợ Ba Trì 2 cây số. - , 

Từ khi Nguyễn Đình Chiều mất cho đến nay, 
hàng năm đến ngày giỗ ông, nhân dân trong vùng 
Ba Trì và nhân sĩ trí thức có tính thần dân tộc 
yêu nước ở khắp cơi đều tỀ chức kỷ piệm ông với, - 


18 


nhiều bình thức tưởng nhớ, đậm đà lông yêu mến, 
một con người tiêu biểu cho lòng yêu nước và đạo 
]ý làm người Việt Nam cuộc đời tuy chịu nhiều điều 
đau khồ nhưng tiết tháo rất thanh cao. 


Cuộc đời và sự nghiệp thơ văn của Nguyễn Đình. 


-_ Chiều gắn liên với vận mệnh của đất nước và nhân 
‹lân trongcä một giai đoạn lịch sử bi tráng của dân tộc. 
Thơ văn “Nguyễn Đình Chiều phản ảnh trung thành 
biến cố của cả một thời đại, tiêu biều cho tỉnh thần 
yêu. nước chống ngoại xâm của nhân dân tạ trong 


nữa cuối thế ký 19. Nhà thơ lớn của dân: tộc, “Nguyễn n 


Đình Chiều, xứng đáng là ngọn cờ đầu của dòng 
văn học yêu nước Việt Nam cận đại. 


Ù 
1H 
SỰ NGHIỆP THƠ VĂN CỦA NGUYỄN ĐÌNH CHIỀU TÊN, 
1— Sự nghiệp sảng tác thơ nản của nhà thơ gắn 


chặt. uới sân mệnh của đất nước uẻ những bước thăng . 


trầm của lịch sử dân tộc thời kỳ cận đẹi. 


Quả trình sảng táø thơ văn của Nguyễn Đình Chiều - 


có thể “chia ra làm 3 thời kỳ với hoàn cảnh đất nước 


và hoàn cảnh cả nhân có những đặc điềm khác nhau, - 


— Thời kỳ Nguyễn Đình Chiều bị mù lùa mở trường 
đạy học tại Bình Vi (Gia Định) giặc Pháp bắt đầu 
thực hiện ảm mưu xâm lược nước ta, nhân dân cả 
nước đang đứng trước ngay cơ nghèo đới, nạn thất 
mùa, dịch bệnh và: họa ngoại xâm (1850—1858), 

Tác phầm chủ yếu mà cũng là tác phầm đầu tiên 
của nhà thơ trong thời kỳ nầy là truyệể thơ luạc 
Xân Tiên mang tính chất tự truyện của tác giả. 


34... 


Cũng trông thời kỳ nãy, Nguyễn Định Chiều bất 
đầu sáng tác truyện Dương Từ — Hà Mậu (năm 18413 
thực dân Phép nồ súng thị uy ở Đà Nẵng đòi thả ˆ 
các lính tmục đạo Thiên chủa bị bất giam ở Huế, 
Năm 1847, Pháp công khai gây bấn bắn chìm chiến 
thuyền của triều đình Huế ở cửa Hàn, Năm 1851, 
triều định Húế ban dụ cấm đạo Thiên chủa nghiêm 
ngặt hơn trước). > 


Khi quân Pháp vào đánh chiếm thành Gia Dịnh 
Nguyễn Đình Chiều viết bài thơ «chạy giặc» và sau 
đó Yề ở quê vợ làng Thanh Ha, Cầu Giuộc. 


— Thời kỳ Nguyễn Đình Chiều về Cần Giuộc cho đến 
khi giặc Pháp đánh chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam 
bộ (1859—1862). 


Thời kỳ nầy Nguyễn Đình Chiều tiếp tục hoàn 
thành tác phầm Dương Từ — Hà Mán, đồng thời sáng 


- táe một số văn thơ yếu nước mà tác phầm nồi 
“diếng nhất là « Văn tế nghĩa đân chết trận Cần Giuộc », - 


~— Thời kỳ giặc Pháp đánh chiếm 3 tỉnh miền Tây 
Nam bộ, Nguyên Định Chiều về öa Tri dạy học và 
làm thuốc cho đến lúc qua đời (1802—1888), 

Khi rời Cần Giuộc về Ba Tri, Nguyễn Đình Chiều 
đã viết bài thơ « Từ biệt cổ Thận » 


Tại Ba Trì khi được lần. -Trương Định hy sinh. 
tại Gò Công (1561) ông viết bài văn tế và 12 bài thơ ˆ 
liên hoàn điếu Trương Định, 


Phan Tòng khởi bình ở Giồng Gạch, Ba Tri, rồi hy 
sinh tại Gò Trựi (1807) Nguyễn Đình Chiều viết 10 
bài thơ liên hoàn điếu Phan Tòng. 


- 


Cũng trong thời gian nầy ông sáng tác bài « TẾ lục 
tỉnh sĩ dân trận vong văn» (bài văn này Nguyễn 
Đình Chiều đã đọc trong buồi lễ tế nghĩa sĩ trận 
vong lục tỉnh tại chợ Ba Tri năm 1883). 


Tác phầm cuối đời của Nguyễn Đình Chiền là tập 
truyện thơ « Ngư tiều y thuật yấn đáp ». 

3— Những tác phầm của Nguyễn Đình Chiều được lưu 
truyền rộng rãi trong nhân dân nà còn lại đến ngày naụ. 

Có thề chia thơ văn của Nguyễn Đình Chiều thành 
hai bộ phận chủ yếu :; 

— Các truyện thơ nồm : 

'Lue Vân Tiên, 

Dương Từ — Hà Mậu: 

Ngư tiều y thuật vấn đáp. 

— Thơ văn yêu nước chống Pháp gồm các bài thơ 
lẻ, văn tế, thơ điếu, những bài thơ, bài hát, đối thoại 


của các nhân vật trong các tác phầm Dương Từ — Hà 
- Mậu và Ngư tiều y thuật vấn đáp như: 


Chạy giặc. 

Văn tế nghĩa dân chết trận Cần Giuộc, 
Từ biệt cố nhân, 

Ngựa Tiêu sương. 

Con dâ, 

Trời bão. 

Nước lụt. 

Cáo thị. 


36 


“Văn điểu Trương Định. 

Thơ điểu Trương Định (12 bài liên hoản). 
Thơ điểu Phan Tòng (10 bài liên hoàn). 
Văn tế lục tỉnh sỉ dân trận vong. 

Hịch đánh chuột, : 

"Thơ cho em. 


Các bài thơ, bài hát và trích đoạn trong các tác phầm : 
Dương Từ — Hà Mậu và Ngư tiều y thuật vấn đáp, 


Ngoài ra còn có 5 bài thơ lẻ, nhiều người cho là của 
Nguyễn Đình Chiều nhưng vẫn còn trong dạng tồn nghỉ 
chưa được xác định (Than thời sự I và II,-Từ Thứ qui 
Tào, Thất Kinh Châu, Thư gửi ông Đoàn Ngọc Thơ ở 
Cần Giuộce). 

°— đ— Giá trị tư tưởng oà nghệ thuật trong các tác phầm 
của Nguyễn Đình Chiều. 


“Toàn bộ cuộc đời và tác phầm của Nguyễn Đình Chiều 
đã được người đương thời, nhân đân và các nhà nghiên 
cứu văn học ở gước ta và trên thế giới hiện nay trân 
trọng và đánh giá rất cao yề giả trị tư trởng và nghệ 
thuật, Xin trích lược một số ý kiến đánh giá tiêu 
biều nhất : 


Nguyên Đình Chiều là một nhà thơ yêu nước mà tác 
phầm là những trang bất hỗ ca ngợi cuộc chiến đấu oanh 
liệt của nhân dân ta chống bọn xâm lược phương Tây 
ngay buôi đầu chủng đặt chân trên đất nước ta... VÌ mù cả 
hai mắt, hoạt động của người chiến sĩ yêu nưởc Nguyễn 

Đình Chiều chủ yếu là thơ văn, Và những tác phầm đó, 
ngoài giá trị văn nghệ, còn quý-giáở- oi sảng lâm 
. VIÊN _ 

JyYÉN ĐÌNH CHIỀU, 

} BỀN TRE _ 


17 


hồn trong sảng và cao quý lạ thường của tác giả và 
ghi lại lịch sử của một thời khồ nhục nhưng vĩ đại !_ 
(Phạm Văn Đồng, Nguyễn Đình Chiều, ngói sao sáng 
trong văn nghệ của dân tộc, tạp chỉ văn học 7-1963), 
Cuộc đời và thơ văn Nguyễn Đình Chiều toát lên 
một tư tưởng nhân nghĩa lớn, bao trùm quan hệ xã - 
hội, nhưng cốt lõi là tỉnh yêu nước thương dân sâu sắc... 
qua việc nghiêu cứu các tác phầm của Nguyễn Đình - 
Chiều, chủng ta còn nhấn mạnh một điềm là tính nhân 
dân, tự tưởng nhân nghĩa, tư tưởng yêu nước, yêu dân _- 
của nhà thơ quán xuyến toàn bộ tác phầm của ông, Cái. 
vĩ đại của cuộc đời và thơ văn của Nguyễn Đình Chiêu 
căn bản là ở chỗ đó... Bài học lởn của Nguyễn “Đình _ 
Chiều là bài học của một con người vĩ đại, ở vào một 
thế bi kịch mà ý chỉ và đạo đức của mình đã có thề 
giúp ích cho đời một cách tối đa (Hà Huy Giáp, Nguyễn 
Đình Chiều, nhà thơ lớn yêu nước, chống xâm lăng, 
một tâm hồn dẳng dặc nhân nghĩa, một tấm gương ˆ 
kiên trung và bất khuất — Nguyễn Đinh Chiều, tấm 
gương yêu nườc và lao động nghệ thuật, NXB KHXII 
Hà Nội 1973). 


lửa thiên chính khi của Nguyễn Đình Chiều sáng lên 
đầu ngòi bút ông, ngòi bút đó khỏng ngừng động viên giáo. 
dục truyền thống hào khi dân tộc,góp phầnbồi dưỡng... 
tâm hồn cho đông đảo nam nữ, nhứt là thế hệ trẻ trong sự ì 
nghiệp anh hùng giữ nước và dựng nước ngày nay (Ca. ˆ 
Văn Thỉnh, góp thêm vài ý kiến tìm hiểu Nguyễn Đình 
Chiều và hào khí dân tộc -— Kỷ yếu hội nghị khoa học 
yề Nguyên Đình Chiều, SVHTT Bến Tre 1981), 


Nội dung tư tưởng là hòn ngọc trong sự nghiệp vấn 

chương của Nguyền Đình Chiều. Trong văn chương 
v 

18 


“la Nguyễn Đình Chiêu, hình thức nghệ thuật luôn 
luôn chứa đựng một hệ thống triết lý nhân sinh sáu sắc, 
gần như nhất quán, Người thế hệ trước cũng như thể 
hệ bây giờ, chúng ta đều mến phục Nguyễn Định Chiều 
bởi vì tư tưởng tiến bộ toát ra từ môi tác phẩm, từ cả 
cuộc đời của cụ... Triết lý nhân sinh của Nguyễn Định 

_- Chiều lấy nhân nghĩa làm gốc... những đoạn văn luận về 
mù và sáng, chính và tà, là những đoạn văn tuyệt tác về 
phương diện đạo lý cũng như yề phương diện nghệ 
thuật, có sức cảnh nh người còn mê muội, có sức 

._ ng cố người đã giác ngộ, đó là những ngọn bút thép 

đâm thẳng vào mặt lũ bán nước buôn dân (Trần Văn 

(Giàu, vì sao tỏi thích đọc Nguyễn Đình Chiều — 
Nguyễn Đình Chiều tấm gương yêu nước và lao động 

ï nghệ thuật, NXB KHXH Hà Nội 1973). 

__ Chỉ vì tật nguyền — mù cả hai mắt — mà Nguyễn 

Định Chiều không thể tham gia chiến đầu trực tiếp, 

l “Nhưng khi phách anh hùng, tỉnh thần khẳng khái bất 

khuất của ông đặtông vào vị trí của một người kế 

“thừa xứng đáng truyền thống vẻ vang của nền văn 

học kinh điền Việt Nam mà 5U0 năm trước đó, nhà 

văn hóa thiên tài và anh hùng dàn tộc vĩ đại Nguyễn 

Trãi dười lá cờ « Lấy đại nghĩa thắng hung tàn, Đem 

chí nhận thay cường bạo» — Là người khai sáng. 

'Tư tưởng yêu nước của Nguyễn Irãi mà Nguyễn Đình 

__ Chiều là người kế thừa muộn màng nhưng khóng lạc 

chân, là biều tượng cho ý thức dân tộc cao, chín muồi 

và hoàn chỉnh trong điều kiện kinh tẾ, chính trị, xã 
hội của châu Á thời trung đại. (Nguyễn Khánh Toàn, 

Nguyễn Đình Chiều người chiến sĩ yêu nước, nồi hồi 

trống xuất trận đầu tiên của nhân dân Nam bộ đánh đuồi 

quản giặc cướp nước phương Tây — kỷ yếu hội nghị 

khoa học về Nguyễn Đình Chiều, S VHTT liến Tre 1984), 

MS 19 


Nguyễn Định Chiều là nhà thơ mù của nền văn học 
Việt Nam, một nhà thơ 1n, lá cờ đầu của nền thơ văn yêu 
nước từ cuối thế kỷ XIX, Vinh dự cho nhà thơ mù ấy, là ˆ 
đặc biệt tượng trưng cho sự sáng suốt của tấm lòng, 
của trí tuệ... Có cái trí để hiều biết, có cái tâm đề yêu 
thương và có cái tài đề thực hiện. Văn chương Nguyễn 
Đình Chiều cỏ sự thống nhất ba mặt ấy (Xuân Diệu— 
Đọc lại thơ văn Nguyễn Bình Chiều—Nguyễn Đình 
Chiều, tấm gương yêu nưởc và lao độngnghệ thuật, 
NXB KHXH Hà Nội 1973), : 

Uy tin lớn lao về đạo đức của Đồ Chiều (mà ông 
đúng là một nhà giáo có rất nhiều học trò), thái độ 
bất hợp tác của ông đối với bọn thực dân, đã khiến cho 
nhà thợ trở thành một sửc mạnh lớn lao, mặc dù ông 
không có binh tưởng trong tay. Về thực chất, Nguyễn 
Đình Chiều là linh hồn của phong trào chống Pháp, là 
người cồ vũ phong trào đỏ, Và văn thơ của ông đã 
tìm được con đường đi thẳng vào trái tim nhân dân 
(N.Niculin, nhà nghiên cửu văn học Liên Xô). 

Sách vở xưa cả, chính trị, tôn giáo, đạo đức, triết 
họe, những chỉnh là đạo lý ở đời, đạo lý làm người, và 
làm người trong hoàn cảnh bấy giờ. Sự việc hàng mấy 
mươi thế kỷ, rút lại mỗi triều đại, mỗi câu, ở chính 
cái lỗi của lõi trong đó, rồi hình tượng hóa nó ra thành 
sự vật cụ thề, gần gũi. Cái tài khái quát hóa, cụ thể 
hớa ấy dễ mấy ai bì kịp, Nhưng cái chính là tấm lòng, 
bởi đàng sau chữ nghĩa là thời sự trước mắt và sức 
lao động của lời thơ lại là tâm tư thái độ tác giả. 
Đạo lý không còn khô khan mà trở thành « đạo vị, 
mùi đạo », có vị, có mùi trở thành cảm xúc, mầu xương 
của coh người. Nói đạo lý bằng lời của trái tìm, đó 
là chỗ độc đáo, cũng là chỗ tài ba cao cả của Gu Đồ 


20 


(L£ Trỉ Viễn—Lời tựa Ngư tiều y thuật vấn đáp, 
SVHTT Long An 1982), : 


1H 


NHỮNG BÀI HỌC LỚN VỀ CUỘC BờiI VÀ SỰ NGHIỆP CỦA 
NHÀ THƠ LỚN 
Cuộc đời của Nguyễn Đình Chiều là tấm gương sáng về 
một người trí thức yêu nước sống và lao động nghệ 
thuật trong hoàn cảnh lịch sử đất nước trải qua một 
«thời khồ nhục nhưng vĩ đại », 


Nhà yêu nước, nhà thơ lớn, con người tiêu biểu cho 
truyền thống yêu nước và truyền thống văn hóa của 
quẻ hương đã sống một cuộc đời trọn vẹn và đã đề lại 
cho chúng ta những bai học lớn mãi mãi rực sáng 
trong cuộc sống hẳng ngày. 

1— Nguyễn Đình Chiều, tắm gương sảng uề tỉnh thần 
yéu nước thương dân. Toàn bộ cuộc đời ông từ ý nghĩ 
đến hành động đều thề hiện lòng yêu nước nồng nàn, 
sâu sắc. Sự nghiệp thơ văn của óng là thơ văn yêu 
nước. Theo ông, nhân nghĩa là yêu nước, 

. Mến nghĩa bao đành làm phản nước, 

Có nhân nào nở phụ tình nhà. 


Yêu nước là tư tưởng chủ: đạo, nhất quản, là đặc 
trưng eủa một con người chân chính, 


Ngựa nghĩa còn .cưu hồn nước cũ, 
Làm người ai nỡ phụ quê hương. 


Yêu nước là thương dân, những người « dân ấp, dán 
lân » « côi cút làm ăn, toan lo nghèo khó ». Chính vì 


31 


lòng yêu nước nồng nàn, thương dân sâu sắc và chán 
thật, nhà thơ đã sớm tiếp cận với châu lý nhân dân 
làm nên lịch sử. Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa 
nhân đạo với quan điềm thực tiễn có ý nghĩa nhân 
văn sâu sắc là nhân tố chủ yếu xác định Nguyễn Định 
Chiều là lá cờ đầu của dòng văn học yêu nước Việt 
Nam cận đại. 


3— Nguyễn Đình Chiều, tấm gương sáng øề đạo l 
làm người. ụ 
Cuộc đời Nguyễn Đình Chiều diễn ra không bình 
thường mà trải qua nhiều bi kịch. Ông bị mù lòa lúc 
đến tuôi vào đời, đất nước lại trải qua những cơn nguy 
biến lớn. Vì mù lòa, Nguyễn Đình Chiều không thể dùng 
gươm ông đã dùng bút đề đánh giặc. Với ngòi bút sắc sảo, 
nhà thơ mù đã trực tiếp đánh giặc suốt cả cuộc đời. 
Trong cuộc đời của Nguyễn Đình Chiều bao nhiêu đau 
khồ của con người đã đồn vào một con người trong 
một hoàn cảnh đau khồ nhất éủa đất nưởc.Ở vào địa vị 
của ông,nếu không có một tỉnh thần kiến nghị rất 
mực, một lòng yêu nước không bờ bến, một niềm 
tin sắt đá vào tương lai của đất nước thì khó tìm thấy 
được một lối thoát cho cái bi kịch của mình đề trở thành 
một con người hữu ích, Cuộc đời và thơ văn của Nguyễn 
Đình Chiều nồi bật lên tư tưởng nhân nghĩa lớn, bao 
trùm quan hệ xã hội, mà cốt lõi là tình yêu nước, 
thương dân, thương người sâu sắc, Tư tưởng nhân 
nghĩa của ông là sự biều hiện của chủ nghĩa nhân đạo 
chiến đấu vì dân vi nước vì phẩm giá con người, chủ 
nghĩa nhàn đạo thực tiễn, gìn gũi với chủ nghĩa nhân 
đạo cộng sản và rất xa lạ với tỉnh thương trừu tượng 
hước từ nghĩa vụ đấu tranh vì hạnh phúc con người. 
Suốt đời, Nguyễn Đình Chiều sống và xử thế theo 


32 


phương châm « Chể bao nhiệu đạo thuyền không 
khẩm. Đảm mấy thẳng giàn bút chẳng tà». Ta cũng 
có thể coi đây là tuyên ngỏn của ông về sự nghiệp 
sáng tác thơ văn mà ông coi là phương Tiện sống, lao _ 
động và chiến đấu trong cả cuộc đời mình. 


3— Nguuền Đình Chiều, tắm qương sáng 0Ề một 
nhân cách lớn, . 


Đối với nhà thơ lờn của chúng ta cuộc đời và 
sự nghiệp là một. Ngòi bút của nhà thơ không chỉ là 
phương tiện diễn đạt tư tưởng và tình cảm, ngòi bút 
của Nguyễn Đình Chiều trước hết là sự thể hiện toàn 
bộ nhân cách của một nhà thơ yêu nước. Toàn bộ cuộc 
đời, con người và ngòi bút của nhà thơ là vũ kbi chiến 
đấu chống quân xâm lược, chống tội ác, bảo vệ đạo lý, 
nhân nghĩa truyền thống của dân tộc. Là sản phầm 
của hoàn cảnh nhưng nhân cách của con người không 
chỉ là sản phầm thụ động của hoàn cảnh ấy, « hoàn cảnh 
tạo ra con người, và trong chừng mực nào đỏ con 
người tạo ra hoàn cảnh ». Với bất cử hoàn cảnh và 
cương vị xã hội nào, trước sau cho đến cuối đời mình 
Nguyễn Đình Chiều vẫn thanh bạch, kiên trung, dũng 
cảm đương đầu với kẻ thù, với những nổi bất hạnh 
của số phận cá nhàn, giàu sang không quyến rũ, uy 
vũ khóng chuyền lay, sống sôi nồi, hết mình vì dân 
vì nước, làm việc liên tục, học tập rèn luyện bản thân 
không nghĩ, dạy dỗ học trò, trị bệnh giúp dân, làm 
thơ và đánh giặc cứu nước bằng bộ óc tham mưu cho 
nghĩa quân, bằng những bài hịch, thơ điếu, văn tế 
hừng hực khi thế chiến đấu. Cuộc đời của Nguyễn 
1Đình Chiều biều hiện một nhân cách lớn, toàn diện, 
sáng chói phầm chất và đạo làm người Việt Nam, Đỏ 


2 


là nhân cách của một người con hiểu với mẹ, một 
người chồng thủy chung với vợ, một người cha mẫu 
mực đối với các con; đó là nhân cách của một con 
người trung thực, khiêm tốn trong mối quan hệ bè bạn 
thân tình, xóm giềng quen biết ; đó là nhân cách của 
một người dân đối với Tổ quốc và đồng bào, Cuộc 


đời ông là một tấm gương, nhân cách của ông là:. 


chất kím cương tỏa sáng còn mãi đến đời sau như 
chính lời thơ ông viết: « Sự đời thà khuất đôi tròng 
thịt, Lòng đạo xin tròn một tấm gương», Đạo ở đây 
là đạo lý, đạo đức, là phầm chất và nhân cách của 
son người. Con người đó không ai khác chính là 
Nguyễn Đinh Chiều. 

Nhân cách Nguyễn Đình Chiều là một bộ phận cửa 
nhân cách Việt Nam và trở thành một điền hình của 
nhân cách Việt Nam, Di sản của Nguyễn Đình Chiều 
đề lại cho đời sau không chỉ là những tác phầm văn 
học lớn mà còn là tấm gương về việc rèn luyện 
mình đề trở thành một nhân cách lớn, nhân cách của 
một con người chân chính. 


+— Nguyễn Đình Chiều, tắm qương sáng oề lao động 
nghệ thuật. 

Ông là một nhà thơ lớn, nhưng lớn không phải 
vị được đào tạo trong một nhà trường lớn. Thơ văn 
ông lớn chính là nhờ óng có chí lớn nhập thân giúp 
đời, rèn luyện trong cuộc chiến đấu vì dân, vì nước, 


vì đời, vì người Nguyễn Đình Chiều là nhà - 


thơ mù, phần lớn cuộc đời ông chỉ nghe chở không 
thấy, ông đọc bằng nghe người ta đọc, ông viết bằng nói 
cho người ta viết, tác phầm của ông ra đời trong 
bí kịch của cố nhân ông và nỏi tang thương của 


2 


đất nước, Hầu hết những tác phầm nghệ thuật của 
ông ra đời và tồn tại nhờ chép tay, truyền miệng, 
với hình thức đọc hoặc nỏi thơ, không có điều 
kiện in và xuất bản rộng rãi như bảy giờ. Ông sáng tác 
không phải đề giải buồn bay kiếm sống mà với mục 
đích nói lên nỗi lòng mình đề mọi người củng nghe, 
cùng biết, cùng hành động theo một ng VÌ nước, vì 
dân, vì đời, vĩ đạo nghĩa. 


Sự nghiệp thơ văn của Nguyễn Đình Chiêu là kết quả 
của một quá trình gian khổ lao động nghệ thuật gắn 
bó với cuộc sống của nhân dân. Nhà nho nghèo, mù 
lòa, chọn thơ văn làm vũ khí đấu tranh, đã sống cuộc 
sống của quần chúng, cùng quần chúng chịa sớt nỗi 
vui buồn, phấn đấu gian nan trong cảnh nhà tan nước 
mất, Cho nén hiện thực và cảm hứng nghệ thuật của 
ông bắt nguồn từ trong quần chủng, sáng tác của ông 
là vì quần chúng. Chinh những con người lao động 
cần cù đũng cảm đã tiếp sức cho Nguyễn Đình C hiểu, 
cho trí tuệ, tình cảm, lòng tin và cả nghề thuật của 
ông, và cũng chính cái nguồn quần chủng vô tận và có 
sức mạnh vô địch ấy đã làm cho nghệ thuật của Nguyê 0 
Đình Chiều rất gần với văn học dân gian. Cải nhìn của 
Nguyễn Đình Chiều là một cải nhìn đứt khoát chính tà, 
tấm lòng của Nguyễn Đình Chiều là một tấn lòng sôi 
Sue căm thù yà đạt đào tin tưởng, trên cũu bản nó là 
cái nhìn của quầu chúng, (ẩm lòng tủa quần chủ 
Không có hoặc chưa có cải nhìn và tấm lòng ấy ko 
mà hiểu được nghệ thuật của Nguyễn Đình Chiều. 


Sự gắn bó sâu xa với quần chúng là điềm nồi bật 
trong cuộc đời Nguyễn Đình Chiều, là nhân tố chủ yếu 
đã tạo nên con người và sự nghiệp thơ văn của ông, 
Chính quần chủng biều Nguyễn Đình Chiều hơn ai hết 


2 


và họ đã giữ gin thơ văn của Nguyễn Đình Chiều còn 
lại cho đến ngày nay. 

Hơn ai hết, Nguyễn Đình Chiều tuy không thấy và 
viết được trực tiếp, nhưng bất cử hoàn cảnh nào ông 
cũng sáng tác được, bất cứ đề tài nào ông cũng nói lên 
được lòng yêu nước chí thù giặc và đạo lý làm người. 

Hơn 40 năm lao động sáng tạo nghệ thuật của Nguyễn 
Đình Chiều là cả một quá trình nghe ngỏng, học hỏi, 
tìm hiều, suy nghĩ và hành động. Nhà thơ đã cần mẫn, 
chăm chút gạn lọc tinh hoa trong heàn cảnh xã hội 
dây đầy những sự kiện bi thương, ngang trái, Mỗi sáng 
tác của nhà thơ vì vậy có giá trị như một viên ngọc 
quý. 

Xét về các mặt tư tưởng, nhân cách và nghệ thuật, 
Nguyễn Đình Chiều thật xứng đáng là một nhà yêu 
nước lớn, nhà thơ lớn, nhà văn hóa lớn của dân tộc 
và của quẻ hường ta, 


.”» 

Đồng chí Phạm Văn Đồng trong bài viết cho Tạp chí 
văn học nhân kỷ niệm lần thứ 75 ngày mất của Nguyễn 
Đình Chiều, tháng 7-1963, đã viết:« Trên trời có 
những vì sao có ảnh sáng khác thường, nhưng con mắt 
của chúng ta phải chăm chú nhìn thì mới thấy, và 
› càng nhìn thì càng thấy sáng›».Ýi sao đó chỉnh là 
Nguyễn Định Chiều. 

Nguyễn Đình Chiều rất xửng đáng với danh hiệu 
cao quý một nhà thơ yêu nước lớn thời cận đại, một 
tấm gương tiêu biều của nền văn hóa dân tộc, mà ảnh 
sáng của trí tuệ và của tàm hồn ông chiếu tỏa thì mỗi 
bài thơ, bài văn, đặc biệt trong những thơ văn yêu 
nước chống Pháp. Những trang viết về một thời kỳ 


26 


Ñ 


lịch sử oanh liệt ấy cỏ sức cỗ vũ, thỏi thúc hàng vạn, 
hàng triệu người trong sự nghiệp chiến đấu giải 
phóng đất nước suốt hơn một thế kỷ qua. Bằng tác 
phầm của mình, ông đã cắm một cái mốc rất có ÿ nghĩa 
trên chặng đường phát triền của lịch sử văn học dân 
tộc. Bằng đạo đức và nhân cách sống của mình ông 
cũng đã đề lại cho đời một tấm gương đẹp để cao thượng. 


_Kỷ niệm 100 năm ngày mất của Nguyễn Đình Chiều 
là dịp đề cho mọi người chúng ta nhở lại và suy nghĩ 
về những bài học rút ra từ cuộc đời và sự nghiệp thơ 
văn của ông, Điều đó rất cần thiết cho việc giáo dục 
và phát huy truyền thống văn hóa tinh thần cho nhân 
đân trên quê hương mà Nguyên Đình Chiều đã từng 
sống, làm việc và an nghỉ cuối cũng, 


Tưởng nhở Nguyễn Đình Chiều còn cỏ ý nghĩa noi 
gương ông, chủng ta chăm lo tốt hơn nữa sự nghiệp 
giảo dục, rèn luyện con người mới với nhân cách sống 
có đạo lý, sống vì nước, vì dàn, vì hạnh phúc của tất 
cả mọi người, 


SỞ VĂN HÓA THÔNG TIN BẾN TRE 


Biên soạn nhân kỷ nệm 100 năm ngày mất 
của nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiều 


27 


NGUYỄN BÌNH CHIỀU. 
THÂN THỂ và SỰ NGHIỆP - 


Chịu trách nhiệm uất bản : 
VŨ HOÀNG 
Biên tập, kệ thú r 
NGUYỄN HỮU PHƯỚC 
Trình 0ày ðìa: ĐẶNG VĂN LONG ` 
Š¿¿ bản in : HOÀNG PHONG. 
ễ =—————Ễễễ. 


In 3.000 cuốn, khồ 13 x 19em, tại Xí nghiệp in Chiến Thẳng Bến Tre 
Xong ngày 27-6-1988 — Nập lưu chiều tháng 7-1988. 


